Phát hành vào thứ Năm hằng tuần Hotline: 024.39428445 e Email: khpt@most.gov.vn 
Số 1260 (số 40/2023) Từ ngày 5.10.2023 - 11.10.2023 


KHOH HUL† 


Ấn phẩm của Báo VnExpress - Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học & Công — 


http://khoahocphattrien.vn 


`“. .v..Ằ. 


. 
© 
v” vn, 


=. 
XÂY DỰNG THƯƠNGH HIỆU 
Ũ NUCÌ Nh0ÀI ở /— 


1 


Noel Ý sinh 
& Nohøl Vật lý 


TT 1P 2023 


www.khoahocphattrien.vn 


ĐỌC SÁCH 


TỪ NGÀY 5.10.2023-11.102023 23 


Truyện ngụ ngôn Bói Cá 


Cuốn sách của nhà nghiên cứu liên ngành về kinh tế và khoa học xã hội Vương Quân Hoàng gồm 25 mẩu 
chuyện, được phát hành dưới hình thức sách điện tử và sách giấy bằng tiếng Anh trên Amazon. 


lhe Kingfisher story collections (Truyện 

ngụ ngôn Bói Cá) của tác giả Vương 

Quân Hoàng thể hiện các quan sát và 

suy tư của ông đối với các khía cạnh 

văn hóa, xã hội, và con người thông 
qua góc nhìn và trải nghiệm của ngài Bói Cá, 
nhân vật chính của cả tập truyện, đối với cuộc 
sống nhộn nhịp ở xóm chim. 

Các mẫu chuyện đầu tiên được viết vào năm 
2017 và đăng rải rác trong mục Khoảng lặng của 
tạp chí Kính tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư) đến năm 2019. Đến nay, cuốn sách đã chính 
thức khép lại với tổng cộng 25 mầu chuyện, được 
dịch sang tiếng Anh, và phát hành dưới hình thức 
sách điện tử và sách giấy trên Amazon vào năm 
2022. Trong đó, câu chuyện “Toại nguyện” thậm 
chí còn được TS. Ruining Jin (ĐH Chính Pháp 
Trung Quốc) dịch sang tiếng Trung vì “khoái quá” 
khi thấy mình, một du học sinh về nước, trong 
câu chuyện ngụ ý về hiện tượng tiếp biến văn 
hóa. 

Thông thường, khi bàn luận sâu về khía cạnh 
văn hóa, xã hội, và con người, người viết sẽ vô 
tình hay cố ý tạo ra cảm giác nghiêm túc và đôi 
khi là nghiêm trọng. Điều này dễ khiến người 
đọc cảm thấy căng thẳng, xa cách và nặng nề. 
Nhưng trong cuốn truyện ngụ ngôn của mình, tác 
giả Vương Quân Hoàng đã sử dụng các phép 
ân dụ và hoán dụ để truyền tải các quan sát và 
suy tư của mình. Mỗi mẫu chuyện gợi liên tưởng 
đến một bối cảnh xã hội, nơi diễn ra tương tác 
giữa các loài chim và động vật, tượng trưng 
cho những loại người có tính cách và đặc điểm 
khác nhau trong cuộc sống. Điều này tạo ra sự 
sinh động, dễ dàng tiếp cận với người đọc thuộc 
nhiều độ tuổi. 

Đôi lúc, tác giả mang đến những tiếng cười 
sảng khoái với những “cú ngoặt” thông minh. Ví 
dụ như cách mà ngài Bói Cá xém trở thành thức 
ăn trong miệng mèo như là kết cục cho sự kiêu 
ngạo về trí tuệ và ảo giác thành tựu được tạo 
ra bởi sự nịnh nọt của xóm chim (trong truyện 
“Người anh em”). Hay như cách mà triết gia 
Khướu dõng dạc tuyên bố “Ở đâu có thức ăn, 
nơi ấy có tự dol” và xem lồng chim, nơi từng tước 
đi tự do của mình, trở thành mục tiêu theo đuổi 
đến hết đời (trong truyện "Ước mơ”). Qua những 
câu chuyện này, tác giả gửi gắm các quan niệm 
về nhân sinh quan, giá trị quan, và cách hệ thống 
xã hội vận hành. Đó cũng chính là những quan 
niệm được thể hiện rất rõ trong các tư tưởng và 
lý thuyết khoa học mà tác giả đã phát triển hoặc 
đồng phát triển như lý thuyết Mindsponge, triết lý 
về sự minh bạch, triết lý về tính hợp lý và phi lý 


đứng đầu, kết quả không xuất sắc không có 
nghĩa là con không đủ tốt. 

Qua thực tế công việc của mình, chúng tôi 
nhận thầy không hiếm khách tham vấn tâm lý trẻ 
em có biểu hiện lúc nào cũng thấy mình chưa đủ 
chăm chỉ và phải cố thêm và tình trạng này có xu 


su 


THE KINGFISHER ST0RY 00LLEGTI0N 


QUAN-H0ANG VUONG 


(uốn sách được xuất bản dưới hình thức online 
và sách giấy vào năm 2022. Nguồn: Amazon 


của chỉ phí, triết lý về sự khiêm tốn, v.v.. 
Ngoài những giây phút được cười, tập 
truyện không thiếu những tình tiết khiến 
cho ta muốn được lặng chìm vào suy nghĩ. 
Ví dụ như trong truyện “Cái ăn,” bởi vì họ 
nhà Sẻ đông lên, cái ăn dần khó kiếm hơn 
nhưng do ngại bay xa để tìm kiếm thức ăn, 
nhà Sẻ quyết định dọn vào ở hẳn trong xóm 
của người để tiết kiệm thời gian di chuyển và 
dễ dàng dự trữ lâu dài. Nhờ “trí khôn” đó mà 
các thành viên nhà Sẻ trở nên no đủ, không 
phải quay về xóm chim thiếu thốn cái ăn nữa, 
chỉ có điều chúng không biết rằng nơi cư ngụ 
mới có bảng hiệu đề “Chim Sẻ đủ món.” Câu 


TS Vương Quân Hoàng là tác giả và chủ biên của 17 tựa sách tiếng Anh. Bên cạnh 
sách, ông còn đóng góp cho khoảng 200 ấn phẩm học thuật. Ông cũng là đồng tác 
giả với PGS. Phạm Minh Chính, Thú tướng Chính phú Việt Nam, trong tác phẩm Kinh 
tế Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá (xuất bản lần đầu năm 2009 và tái bản năm 
2021); và 6S. Ngô Bảo Châu trong Dự án Phát triển bộ cơ sở dữ liệu khoa học ngành 


toán của Việt Nam. 


Năm 2017, ông đã sáng lập và giữ chức giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội 


Liên ngành, Trường ĐH Phenikaa. 


Ông tham gia Hội đồng khoa học của NAF0STED từ năm 2019 và Viện nghiên cứu 


Cao cấp về Toán (VIASM) từ năm 2021. 


hướng tăng. Đáng nói là các em và bố mẹ cho 
rằng chăm chỉ là tốt nên không nhận thấy vấn đề 
này cần được tham vấn trị liệu cho đến khi vấn 
đề bộc lộ ra nghiêm trọng. 

Bởi vậy, trong trường hợp cảm thầy sự lo lắng 
của con về việc học đang ra khỏi tầm kiểm soát, 


chuyện không khỏi khiến trong đầu người đọc nảy 
sinh những câu hỏi: Đâu là trí khôn thật sự? Đâu là 
cái giá phải trả cho thói siêng ăn-biếng làm? Cách 
vận hành của xã hội diễn ra như thế nào? Liệu 
cách mà xã hội chúng ta đang vận hành và cảm 
thấy ưu việt về nó, thật ra chỉ là một phần quy luật 
nhỏ bé của thiên nhiên rộng lớn hơn chăng? 

Việc dùng các hình ảnh thiên nhiên như phép 
ân dụ cho xã hội và con người có lẽ xuất phát từ 
tình yêu thiên nhiên của tác giả, được khởi tạo và 
hun đúc qua các ký ức và tác phẩm văn chương về 
thiên nhiên từ tuổi thơ. Hiện nay tình hình biến đổi 
khí hậu và cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu đang 
ngày càng cận kề và nguy ngập, phần lớn là hệ 
quả của các hoạt động sản xuất, tiêu dùng, và sinh 
hoạt của con người. Để ngăn cản các cuộc khủng 
hoảng môi trường, nhân loại cần xây dựng văn hóa 
tôn tạo sinh thái (eco-surplus) thay thế cho văn hóa 
thâm hụt sinh thái (eco-deficit) đang chiếm ưu thế. 
Các tác phẩm văn học đóng vai trò cực kỳ quan 
trọng trong công cuộc này, vì nó giúp định hình giá 
trị quan của người đọc, đặc biệt là trẻ em. Vì thế, 
thông qua câu chuyện cuối cùng, “Bói Cá giảm 
phát thải”, tác giả muốn góp một phần nhỏ vào nỗ 
lực chung của nhân loại trong việc giúp giảm biến 
đổi khí hậu và bảo vệ môi trường Trái đất. 

Có thể nói, cuốn sách cung cấp cho độc giả nhỏ 
tuổi những bài học về cách làm người thông qua 
sự vui nhộn, sinh động, và muôn màu của những 
chú chim. Đối với những người lớn tuổi, đã có một 
số hay nhiều kinh nghiệm, cuốn sách có thể mang 
lại những giây phút giải trí và cơ hội đúc rút, suy 
ngẫm có giá trị. Nếu đọc cuốn sách nhiều lần và 
đọc dưới nhiều góc độ khác nhau, người đọc thậm 
chí càng khám phá được thêm nhiều điều ý vị lẫn 
khuất trong thế giới xóm chim. 


Nguyễn Minh Hoàng 


bố mẹ hãy thẳng thắn gợi ý con đi tìm sự trợ giúp 
của các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Việc sớm 
can thiệp sẽ giúp giảm gánh nặng cho cả trẻ lẫn 
gia đình. 


Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Vũ Minh Trang 


